Tổng hợp các dòng camera wifi ngoài trời giá rẻ 
được ưa chuộng 


telecorn 


Lợi ích khi sử dụng camera wifi ngoài trời là gì? 


Camera wifi ngoài trời là một trong những thiết bị được nhiều người đánh giá cao về tính hữu 
dụng và ưu điểm của nó. Không riêng gì dòng sản phẩm của bắt kỳ thương hiệu nào, hầu hết 
camera wifi ngoài trời đều mang đến cho người tiêu dùng những ưu điểm cơ bản sau: 

Chịu được điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt. Camera ngoài trời chắc chắn cần 
đến tính năng này để đảm bảo cho cả quá trình hoạt động lâu dài. Đây cũng chính là lý do vì 
sao camera wifi ngoài trời vẫn có thể hoạt động bình thường và cho chất lượng hình ảnh ổn 
định nhất trước mưa lớn, tuyết rơi hay trời năng gắt. 

Đảm bảo tầm nhìn màu sắc vào ban đêm. Thiết bị camera ngoài trời có khả năng giám sát 
khu vực ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu hoặc trời tối. 


Giới Thiệu Sản Phẩm Camera Ngoài Trời Viettel 


Cùng với nhiều nhãn hàng, thương hiệu toàn câu, Viettel cũng đã cho ra mắt thành công sản 
phẩm camera ngoài trời, có nhiều tính năng và ưu điểm vượt trội, được nhiều người dùng yêu 
thích và đánh giá cao. Tuy nhiên, sản phẩm này có thể còn tương đối xa lạ với một số người, 
chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm này nhé! 

Giới thiệu chung 


Camera ngoài trời là một trong hai sản phẩm thuộc dự án Viettel Home Camera mà công ty 
tung ra thị trường vào cuối năm 2020. Sản phẩm này là thiết bị camera thông minh dùng để 
theo dõi, giám sát, quan sát, bảo vệ an ninh an toàn. Các sản phẩm ở khu vực ngoài trời được 
trang bị công nghệ chống nước, chống bụi IP67 giúp thiết bị chạy ổn định, chống chọi với mọi 
thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam. 

Xem chỉ tiết tại: 

https ://viettetelecomI.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/dong-camera-wifi-ngoai-troi-gia-re-duoc-ua-chuong- 


nhat/16896064 
#camerawifingoaitroigiare 
#cameragiamsatwifingoaitroi 
#homecameraviettel 


